
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



5 lợi ích khi tập luyện thể hình và 

Tác giả áế Quân Lương 

Chúng ta ai cũng cần phải đi làm, sinh hoạt vào ban ngày và nhiều người chỉ có thời gian vào buổi chiều tối. Nếu quá 
bận rộn và không thể tham gia tập luyện vào buổi sáng thì bạn hãy bắt tay vào tập vào các buổi chiều tối thôi, việc 
này không sao cả. Dưới đây là những lợi ích mà buổi tập chiều tối sẽ mang đến cho cơ thể bạn. 



1 . Cải thiện sức khỏe 


Sau một ngày dài làm việc, tập thể dục vào buổi tối giúp cơ thể bạn thư giãn, hoạt động toàn diện và cảm giác mệt 
mỏi không còn. Đồng thời bạn có thể giải phóng các năng lượng tích trữ trong ngày, giúp cơ thể khỏe mạnh và dẻo 
dai hơn. 


2. Xả stress 







Mức độ căng thẳng nhanh chóng làm bạn tăng cân do việc sản sinh ra hormone cortisol trong cơ thể. Tập thể hình 
vào buổi tối giúp bạn loại bỏ căng thẳng và không còn áp lực trước khi bước vào giấc ngủ. 


3. Giảm cân 

Nếu như việc tập thể dục vào buổi sáng giúp bạn có một tinh thần sảng khoái thì buổi tập chiều tối sẽ giúp bạn giảm 
cân hiệu quả hơn. Việc tiêu hao phần năng lượng mà cơ thế thu nạp vào trong ngày sẽ góp phần làm thon gọn vóc 
dáng của bạn. Hãy dành ra 30 phút để tập luyện và trong vài tuần, bạn sẽ thấy được hiệu quả. 


4. Thoải mái 


Khi đi bộ buổi tối bạn sẽ không có tâm trạng vội vã như đi bộ buổi sáng bởi buổi sáng đôi lúc bạn phải dậy sớm để 
chuẩn bị nhiều công việc. Do đó, ngoài việc được thoải mái thả lỏng bản thân, đi bộ buổi tối bạn sẽ cảm thấy an toàn 
hơn, nhất là khi bạn đi trên đường vào thời điểm lượng xe qua lại cũng giảm. 


5. Giúp bạn ngủ ngon hơn 



Đi bộ buổi tối giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, điều tiết lưu thông trong cơ thể, nhờ đó bạn sẽ ngủ ngon 
hơn vào ban đêm. Khi đi bộ về, bạn có thể rửa mặt hoặc thậm chí tắm nước ấm hoặc ngâm chân nước ấm. Những 
thói quen này giúp bạn luôn có một giấc ngủ ngon và trọn vẹn, tạo điều kiện cho ngày hôm sau tràn đầy năng lượng. 


Nhắc bạn: Không nên tập quá sức trong buổi tập này vì nếu không cơ thể sẽ bị quá tải và dẫn đến khó ngủ. Hãy 
lựa chọn những bài tập vừa sức và kết thúc trước 2 7 giờ đế có được hiệu quả cao. 


Chúc các bạn thành công 


Quân Lương - Theo vothuat.vn 


Xem thêm: 

• 5 lỗi thường gặp khi tập thể hình kèm thêm video hướng dẫn tập đúng 

• 75 bài tập kết hợp cho lưng xô săn chắc 

• Video 16 bài tập thể hình giúp nam giới có khuôn ngực tuyệt đẹp 


í 




1- 

LU 

LU 

£ 

1- 

% 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 



1 4 luật "bất thành văn" với người m... 



Tập thể hình cần ăn uõng thê nào... 



6 lý do khiến việc tập cơ ngực kém ... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


> 




Bài trước 

5 lỗi thường gặp khi tập thể hình kèm thêm video hướng dẫn tập đúng 


< 


Gửi email bài đăng 


này 


G+1 +1 


BlogThislChia sẻ lên TwitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 

Recommend this on Google 


1 nhận xét Googk+ 




Nhận xét hàng đầu V 


Quân Lương qua Google+ 3 phút trước - Được chia sẻ công khai 

5 lợi ích khi tập luyện thể hình vào buổi chiều tối 

Chúng ta ai cũng cần phải đi làm, sinh hoạt vào ban ngày và nhiều người chỉ có thời gian 
vào buổi chiều tối. Nếu quá bận rộn và không thể tham gia tập luyện vào buổi sáng thì 
bạn hãy bắt tay vào tập vào các buổi chiều tối thôi, việc này không sao cả. Dưới đ... 

I +1 I • T rả lời 



© 



Bạn tìm gì hôm nay... 



TRÒ CHƠI 


THỂ HÌNH 









Trò chơi thể hình vui nhộn 

Hãy cùng Thể Hình Nam rèn luyện cho anh chàng này nhé!... 


XEM NHIỀU NHẤT 



4 mẫu lịch tập dành cho các bạn nam yêu thích thể hình 



Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 







Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hon thịt 



Video 1 6 bài tập thể hình giúp nam giới có khuôn ngực tuyệt đẹp 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 









Bài tập thân trên của "ông hoàng body" Joe Manganiello 




5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 


THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG 

BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI 

BÀI TÂP 
CHÂN 

BẬI TÂP BÀI TÂP ĐÙI BÀI TÂP 

CO TRƯỚC LƯNG 

BÀI TẬP MÔNG ĐÙI 

BÀI TÂP BÀI TÂP PLANK 

NGỰC' 







BÀI TẬP SQUAT 

BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂP TỔNG 
HỢP 

BÀI TẬP VAI 

DINH DƯỠNG THỂ ĐÔNG TÁC PLANK ĐÔNG TÁC SQUAT 

HÌNH 

ĐÔNG TÁC 
YÓGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ NGƠI 

NHAC TÂP THỂ 
HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH TAI VI DEO THỂ 

NHÀ HÌNH 





KHỎEĐẸP.VN 


• 8 bài tập tăng vòng 3 và làm săn chắc vòng 3 cho các nàng 

Bạn thích những bộ cánh bó sát khoe đường cong co thẻ, tuy nhiên vòng 3 không đạt chuẩn... 

• 6 lợi ích bất ngờ khi sử dụng nước hoa không phải ai cũng biết 

Với lịch sử hon 4000 năm, nước hoa chứng tỏ mình là một mặt hàng thiết yếu trong cả... 







• 3 loại mặt nạ làm trắng da từ bia phù hợp cho từng loại da ít người biết 

Bạn đang tìm kiếm công thức làm trắng da từ nguyên liệu thiên nhiên? Bạn có biết bia chứa các... 

• Xu hướng túi xách tua rua cực cá tính cho các nàng 

Xu hướng túi xách tua rua chưa bao giờ hết hot. Với những bạn nữ yêu thích phong cách... 

• Tống hợp cách trị mụn bọc, trứng cá, đầu đen và mụn dưới da hiệu quả nhất 

Mụn khiến bạn thiếu tự tin và làm da bị hư tốn? bạn đang tìm kiếm phương pháp trị... 



THỂ 


HÌNH 



Bài ngẫu nhiên 


3 ^Jchế ' TẬP THẾ HÌNH TẠI NHÀ BẰNG 6 DỤNG cụ Tự CHẾ cực DỄ 
Mli&- 04.03.201 6 - 0 Comments 

1 . Milk Dumbbottles - Tạ tay bằng chai sữa Dùng chai sữa hoặc nước giặt v.v... để làm tạ đơn... 


41 BÀI TẬP THỂ HÌNH CHO cơ BỤNG 6 MÚI KHÓ "XƠI" - BẠN có DÁM THỦ? (PHẦN 1) 
ị 06.01.2016 - Comments Disabled 

Bạn cảm thấy chưa "đã" với các bài tập cơ bụng đơn giản tại phòng tập gym? Bạn đang cảm thấy phấn khích với... 


5 CÁCH TẬP GIÚP CHÂN VÀ CÁNH TAY LUÔN SĂN CHẮC 
1 8.01 .201 6 - Comments Disabled 

Bạn đang tìm cách để giúp cho cánh tay và chân của mình thon gọn khỏe mạnh hơn. Những bài tập thể... 


PTẶP 
UnvAcMịị • 


Bài mới 




5 LỢI ÍCH KHI TẬP LUYỆN THỂ HÌNH VÀO BUỔI CHIỀU TỐI 


Chúng ta ai cũng cẩn phải đi làm, sinh hoạt vào ban ngày và nhiều... 


2 









_ , 5 LỖI THườ NG GẶP KHI TẬP THỂ HÌNH KÈM THÊM VIDEO HƯỚNG DẪN TẬP đúng 


Tập thể hình không khó mắc phải những động tác sai khi thực hiện... 


BỔ SUNG NƯỚC UỐNG, MUỐI KHOÁNG ĐÚNG CÁCH KHI TẬP THỂ 


Vấn đề uống nước như thế nào trong, trước và sau khi tập thể hình,.. 


Bài yêu thích 


; . 5 NGUYÊN NHÂN CHÍNH TẬP NGỰC MÀ KHÔNG TO LÊN ĐƯỢC 

* • 1 6.1 2.201 5 - Comments Disabled 

Nhiều bạn cũng đặt câu hỏi tương tự về vấn đề này. Khi tập xong không có cảm giác cơ bắp của mình được hoạt... 


BUỔI TẬP Cơ TAY TOÀN DIỆN VỚI DAMIEN PATRICK TẠI PHÒNG TẬP THẾ HÌNH 


BU °' T ^ P cơ TAY T0ÀN DI Ê N 

1 06.04.201 6 - 0 Comments 


Damien Patrick Damien Patrick là một vận động viên và huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp được cộng... 

Q 18 BÀI TẬP Cơ BẮP TAY CHO NAM GIỚI HIỆU QUẢ NHẤT (PHẦN 1) 

* 07.12.2015- Comments Disabled 

Bạn có muốn sở hữu đôi tay chắc khỏe, vạm vỡ để tự tin khoe cơ bắp? Bạn có biết đôi tay rắn chắc sẽ làm... 


Copyright © 201 5 - Thể Hình Nam 




